Bà Huyện Thanh Quan - Nữ 
sĩ kiệt xuất của dòng thơ 
Мот 

Hoài Việt Hoài 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


L. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP 


II "NGỌC" TRONG THO _ | БАр 
III. THÁI ĐỘ "HOÀI LÊ" HAY TÂM TRẠNG СО РОМ TUYỆT ĐỐI 


Hoài Việt Hoài 
Bà Huyện Thanh Quan - Nữ sĩ kiệt xuất của dòng thơ Nôm 
I. THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP 


"Tên con là Hinh, theo chữ Hán, trong đó có chữ Thanh có 
nghĩa là" tiếng", và chữ Hương là "hương thơm"; cha mong 
con sẽ để lại tiếng thơm ở đời". Đó là lời người cha của cô bé 
Nguyễn Thị Hinh, cô bé mà sau này được Văn Học Việt Nam 
biết đến với danh hiệu Bà Huyện Thanh Quan. Và với tài 
năng cũng như đức hạnh, cô đã không phụ lòng mong ước 
của cha già. Bà Huyện Thanh Quan là một thi tài lỗi lạc của 
Việt Nam vào đầu thế kỷ XIX, thơ của bà để lại không nhiều, 
nhưng đã in đậm dấu ấn trong văn học sử, và tạo lòng 
ngưỡng mộ vô bờ nơi những khách yêu thơ. 

Cho tới nay, người ta không rõ năm sinh và năm mất của bà. 
Chỉ biết cha của bà là học trò của cụ Phạm Quý Thích, cụ là 
một tiến sĩ đời nhà Lê và là bạn thân của thi hào Nguyễn Du. 
Quê hương bà là làng Nghi Tàm, ở ven Hồ Tây (Hà Nội). Nơi 
này vào thế kỷ XII có công chúa Từ Hoa, con vua Thần Tông 
nhà Lý, người đầy lòng nhân ái; đã từ bỏ cung vua để lập trại 
dạy cung nữ trồng dâu nuôi tằm, hoà mình với đời sống của 
dân; sau lại đem tất cả những gì mình có để làm công quả, 
xây nên chùa Sen Vàng (Kim Liên). Đây cũng là nơi mà sau 
này có nhiều dấu ấn của Vua Lê Chúa Trịnh: Chúa Trịnh 
Giang mở bến tắm, chúa Trịnh Sâm mở các hành cung. Gần 
đó là xóm Bảo Khánh, chỗ bà chúa Liễu Hạnh dong thuyền 
ngâm thơ cùng với Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, "trăng 


tròn soi một bóng tiên thôi", nơi đẹp đến nỗi "đất trời lộn 
sắc": chả biết đâu là nước, đâu là mây. Phải hiểu địa danh và 
lịch sử của Nghi Tàm mới có thể cảm được thi tài và tâm hồn 
nhạy cảm, đầy nhân ái của Bà Huyện Thanh Quan, Nữ sĩ của 
đất "ngàn năm văn vật". 

Được gọi là Bà Huyện Thanh Quan, vì cô Hinh lấy chồng 
người làng Nguyệt Апо, tên gọi Lưu Ôn (1) , đậu cử nhân đời 
Vua Minh Mạng. Lúc đầu ông được bổ làm tri huyện Thanh 
Quan (tỉnh Thái Bình), rồi vì can án nên bị cách chức, sau lại 
được làm Bát Phẩm Thị Lại Bộ Hình, sau cùng được thăng 
lên chức Viên Ngoại Lang. Phần bà, nhờ nổi tiếng là "hay 
chữ", nên được vua Minh Mạng vời vào cung và phong cho 
chức Cung trung giáo tập, để dạy các cung nữ học. Trong 
những năm đầu triều vua Tự Đức, bà đã gián tiếp xin vua 
miễn cho làng Nghi Tàm khỏi lệ tiến cống chim sâm cầm; 
điều đó nói lên sự quan tâm nhân ái đối với dân làng, và 
hình bóng đất Bắc hà luôn їп đậm trong tâm hồn người Nữ sĩ 
tài hoa. 

Thơ của bà để lại được chính thức công nhận là 6 bài; đó là: 
Qua đèo Ngang, Chùa Trấn Bắc, Thăng Long hoài cổ, Cảnh 
chiều hôm, Chiều hôm nhớ nhà, Cảnh thu (2). Chúng đều là 
những bài thơ tả cảnh, đẹp như những bức tranh thủy mặc 
chấm phá; nhưng không chỉ có vậy, đây lại là những bài thơ 
mượn cảnh để gửi gắm tâm tình. Nhưng trước khi nói đến 
tâm sự của bà, chúng ta cùng phân tích vẻ đẹp nơi những 
bài thơ của Nữ sĩ. 


Hoài Việt Hoài 
Bà Huyện Thanh Quan - Nữ sĩ kiệt xuất của dòng thơ Nôm 
II. "МСОС" TRONG THƠ 


Thể thơ Đường luật của Trung Hoa có một bố cục chặt chẽ, 
với số chữ và số câu hạn chế, lại thêm những quy luật niêm 
và đối phức tạp.Với chữ Hán đã khó, dùng chữ Nôm lại còn 
khó hơn. Nhất là về ý, thơ lại mượn cảnh để diễn tả tâm 
tình, phải có một sự hoà hợp giữa tâm hồn và ngoại cảnh, 
giữa tình cảm và lý trí. Rồi "ý tại ngôn ngoại": dùng chữ diễn 
ý, sao cho ngắn gọn, đầy đủ; nhưng cũng "ý bất thành văn": 
lại vẫn như còn thiếu cái gì đó để gợi thêm tưởng tượng và 
tâm tình, như "trời chiều bảng lảng". Thật hay nhưng thật 
khó, thế mà điều đó có được nơi thơ của Bà Huyện Thanh 
Quan. Có thể nói rằng những câu thơ của bà thật đẹp và khó 
có một chữ thừa: 

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà 

Cỏ cây chen lá, đá chen hoa. 

Ngay cách đảo ngữ cũng làm cho câu văn ngắn gọn, mạnh 
тё; nhưng lại thật trong sáng, nhẹ nhàng: 

Gác mái, ngư ông về viễn phố 

Gõ sừng, mục tử lại cô thôn. 

Và nhất là những từ ngữ, hình ảnh, âm điệu đối xứng với 
nhau thật đẹp, thật hay: 

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt 

Nước còn cau mặt với tang thương 

"Trơ gan" đối với "cau mặt", rồi đem những động từ đó gán 


cho "đá" và "nước", là những biểu tượng của sự vô hồn, 
dửng dưng, làm chúng sống động nhờ sự "nhân cách hoá". 
Làm thơ như thế, thật khó có ai bì. 

Đọc thơ của bà, chúng ta thấy có một cái gì thật đoan trang, 
tao nhã, như thấp thoáng một hình ảnh trang nghiêm, đài 
các, nhưng không cổ kính, khô khan mà lại thật thanh thoát, 
nhẹ nhàng: 

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo 

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương . 

Có thể ví thơ bà với hình ảnh bộ chén kiểu Trung Quốc có vẽ 
hình sơn thủy Việt Nam, đã được Vua Minh Mạng đem ra 
khoe, và yêu cầu bà làm thơ vịnh, Nữ sĩ đã không đắn đo lên 
giọng đọc: 

Như in thảo mộc trời Nam lại 

Рет cả sơn һа đất Bắc sang. 

Có cái gì cổ kính như một nước Trung Hoa với hàng ngàn 
năm truyền thống, luôn đặt nặng sơn hà. Nhưng cũng có cái 
gì thật xanh tươi, dịu mát, như cây rừng, cỏ lúa của quê Việt 
mến yêu. Tâm hồn của Nữ sĩ là ở đó, một tâm hồn biết vận 
dụng những hình ảnh của mình và của người, tâm tình và 
ngôn ngữ. 

Bà cũng đã dùng những thi điệu thật uyển chuyển, nên thơ 
dù tả những cảnh xưa và theo thể thơ Đường, nhưng vẫn 
không bị gò bó. Trong thơ như có nhạc, và nhạc đó làm nao 
lòng người, vì thật hợp tình, hợp cảnh: 

Sóng lớp phế hưng coi đã rộn 

Chuông hồi kim cổ lắng mà mau. 

Có lẽ bà đã từng ngắm những lớp sóng xô đẩy nhau trên 


mặt Hồ Tây mà nghĩ tới sự suy thịnh đổi thay của các triều 
đại, cũng như nghe tiếng chuông chùa lúc nhặt lúc khoan, 
gợi sự biến thiên của đời người và trần thế . Những hình ảnh 
đó đã làm bà cảm khái để dệt nên những vần thơ bất һо, 
gieo vào lòng người một sự trầm lắng sâu sa. 

Nhưng đẹp nhất và tuyệt nhất trong thơ của Nữ sĩ là cách 
dùng chữ thật điêu luyện, thần tình. Những ý và lời đã được 
bà dùng những chữ thật chính xác để diễn tả, như những 
viên ngọc được chọn lọc và gọt айа. Những nhà phê bình có 
thể đề nghị sửa một chữ trong thơ của Tản Đà (3) hoặc của 
những nhà thơ mới để thêm đậm nghĩa hay tạo nhạc điệu, 
nhưng chưa thấy ai đề nghị sửa "chữ" nào trong thơ của Bà 
Huyện Thanh Quan. 

Lom khom dưới núi tiểu vài chú 

Lác đác bên sông rợ mấy nhà 

Hay: 

Xanh um cổ thụ tròn xoe tán 

Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ. 

Những chữ đã nói lên đầy đủ ý nghĩa, hình ảnh, màu sắc, mà 
lại thật sáng sủa, tươi đẹp, nhẹ nhàng, làm cho người đọc có 
ấn tượng: không thiếu, không dư. 

Tóm lại, thơ Đường Luật của Việt Nam trước kia thường mắc 
phải hai tật: nếu nghiêng về chữ Hán thì nặng nề, cổ kính, 
có lúc tối nghĩa vì những điển cố, nghĩa chữ; nếu nghiêng về 
chữ Nôm thì quê kệch, chất phác, đôi khi trúc trắc, khó hiểu 
vì những tiếng không phổ thông. May mắn thay, tới đầu thời 
nhà Nguyễn, chúng ta có hai nữ sĩ kiệt xuất là Hồ Xuân 
Hương và Bà Huyện Thanh Quan, nên hai tật đó đã được 


vượt qua. Nói như cố giáo sư Phạm Thế Ngũ "Thơ Hồ xuân 
Hương thiên về Nôm mà bóng bảy, duyên dáng, thơ Bà 
Huyện Thanh Quan thiên về Hán mà thanh thoát, nhẹ 
nhàng.Hồ xuân Hương đại biểu cho cái tinh thân trào phúng 
bình dân vươn lên thể hiện trong một hình thức bác học. 
Thanh Quan đại biểu cho cái tinh thần tao nhã nho sĩ kết 
tinh lại cùng với tỉnh túy của bài Đường thi trong một ngôn 
ngữ Hán Việt đã hoàn toàn Việt Һоа"(4). 

Để nói riêng về Bà Huyện Thanh Quan, cố giáo sư đã không 
tiếc lời khen ngợi, và có lẽ chúng ta cũng đồng ý với ông 
rằng: "Thơ Đường trước bà người ta đã làm vô số, sau bà 
người ta cũng còn làm vô số. Nhưng trước cũng như sau, có 
lẽ không ai vượt được Nữ Sĩ Thanh Quan”".(5) 


Hoài Việt Hoài 
Bà Huyện Thanh Quan - Nữ sĩ kiệt xuất của dòng thơ Nôm 


III. THÁI ĐỘ "HOÀI LÊ" HAY TÂM TRẠNG CÔ ĐƠN 
TUYỆT ĐỐI 


Xưa nay, nhiều nhà phê bình văn học đã xếp thơ Bà Huyện 
Thanh Quan vào khuynh hướng hoài cổ, vì bà có những bài 
thơ nói lên lòng luyến tiếc nhà Lê với quá khứ vàng son đã 
qua, một quá khứ huy hoàng của đất Bắc. Những bài thơ 
như "Thăng long hoài cổ", "Chùa Trấn Bắc " đã được đem ra 
phân tích dưới cái nhìn đó. 

Nhưng gần đây, một số nhà phê bình mới đã bác bỏ nhãn 
quan này. Họ cho rằng Nữ sĩ đã sống vào sáu bảy thập kỷ 
đầu của thế kỷ XIX, dưới triều các Vua Minh Mạng, Thiệu Trị, 
Tự Đức, là lúc triều Nguyễn đã đi vào quy củ vững vàng, đã 
tự khẳng định như một vương triều chính thống. Và chính bà 
cũng như chồng, đều là quan nhà Nguyễn, nào có ăn lộc gì 
của Vua Lê Chúa Trịnh mà phải có thái độ "hoài Lê"? Chuyện 
đó có lẽ chỉ đúng cho Nguyễn Du, Nguyễn Huy Hổ là những 
người có gia thế vọng tộc gần gũi với Tiền triều. Còn nỗi 
buồn của bà, theo như họ khẳng định, đó là nỗi buồn của 
một tâm trạng cô đơn. Trong 6 bài thơ của bà đã có 4 bài 
thơ buồn, tất cả đều chứa đầy tâm sự mà không tìm được 
người san sẻ: 

Кё chốn chương đài, người lữ thứ 

Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn. 

Ngay cả cảnh vật, tuy thật gần gũi để bà gửi gắm tâm tình, 


nhưng vẫn không chia xẻ được sự cô quạnh của bà "cảnh 
đấy, người đây, luống đoạn trường". Khác hẳn với Nguyễn 
Khuyến, ngay khi cô đơn như sư cụ chùa Đọi thì còn có khói 
mây: 

Sư cụ nằm chung với khói mây. 

Hoặc Tản Đà thì vẫn còn có mặt trăng: 

Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi 

Trần thế em nay chán nửa rồi. 

Hay như Hồ Xuân Hương, lúc buồn còn có "non" và "nước": 
Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn 

Trơ cái hồng nhan với nước non. 

Còn Bà Huyện Thanh Quan thì như cô đơn tuyệt đối, một 
tâm trạng thể hiện rõ nét trong hai câu cuối của bài "Qua 
đèo Ngang" 

Dừng chân đứng lại trời, non nước 

Một mảnh tình riêng ta với ta. 

Chỉ còn lại "mình" đối diện với mình trên đèo Ngang trong 
buổi chiều tà; "không còn là sự gửi gắm, miêu tả, bộc bạch" 
mà là tác giả tạc tượng "nỗi cô đơn của mình vào đất trời, vũ 
trụ". Một hình tượng độc đáo: kiên vững, đầy nghị lực, 
dường như không muốn làm phiền lòng, bận tâm người 
khác, mà chỉ âm thâm chịu đựng một mình. Có phải là vì 
những ngày xa chồng, xa nhà khi nhận chức Cung trung 
giáo tập ở kinh thành Huế đã tạo trong bà nỗi buồn cô độc? 
Hay là vì chồng bà sớm qua đời nên bà thấy lẻ loi và luôn 
nhớ lại một dĩ vãng không bao giờ trở lại? Và "Xuân Hương 
thi Tập" có nói đến danh mục các bài thơ của Bà Huyện 
Thanh Quan, cho rằng bài "Thăng Long hoài cổ" lúc đầu có 


tên là "Quá phu quân cố Іі cảm tác" (Qua chốn chồng làm 
quan cũ); nếu điều thi tập nói ở trên là đúng, thì quả là Nữ sĩ 
đã mượn thơ để diễn tả cảnh ngộ của mình chứ không phải 
là thái độ "hoài Lê". Bà đã đi từ bi kịch cá nhân của mình tới 
cái nhìn về sự biến thiên đổi dời của thiên nhiên và xã hội, 
sự đổi dời mà con người không cách chi ngăn giữ, mà chỉ 
còn lại nơi những tâm hồn nhạy cảm sự tiếc nuối xót xa, xót 
xa về một quá khứ với những kỷ niệm riêng tư, hạnh phúc 
gia đình. "Nhìn chung, thì để dẫn đến một tâm trạng có rất 
nhiều nguyên nhân, hà tất chỉ là nỗi lòng người đó gán cho 
một triều đại nào!"(6) 

Lập luận trên thật vững chắc và có cơ sở, nhưng sẽ không 
đủ nếu chúng ta nói Bà Huyện Thanh Quan không có thái độ 
hoài Lê. Có điều phải định rõ là nên hiểu thế nào về thái độ 
đó: 

Làm người, ai cũng nhớ đến sinh quán, quê hương; nhất là 
người giầu tình cảm như Nữ sĩ Thanh Quan, bà làm sao quên 
được Thăng Long, đất ngàn năm văn vật. Đã biến đâu rồi 
những cung son điện ngọc, mà chỉ còn trơ lại những cột gãy 
tường siêu, sân rêu mái đổ. Làm bà phải cất tiếng than: 

Тао Hoá gây chi cuộc hí trường 

Đến nay thấm thoát mấy tinh sương. 

Thời gian trôi mau quá, những hành cung lộng lẫy của hôm 
qua, nay chỉ còn là phế tích hoang tàn, làm sửng sốt và đau 
lòng người luôn chắt chiu những kỷ niệm xa xưa: 

Trấn Bắc hành cung cỏ dãi dầu 

Chạnh niềm cố quốc gợi lòng đau. 

Một quá khứ vàng son đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại cỏ 


mùa thu trên đường mà ngựa xe nay vắng bóng, chỉ còn 
bóng chiều tà trên sân chầu của văn võ bá quan: 

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo 

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương. 

Điều đó càng thấm thía hơn đối với Bà Huyện Thanh Quan 
thuộc về một gia đình khoa hoạn thời Lê mạt. Tuy bà không 
hưởng lộc gì của Vua Lê Chúa Trịnh , và từng làm quan với 
nhà Nguyễn, nhưng chắc chắn bà cũng chịu ảnh hưởng gián 
tiếp của các cựu thần nhà Lê như Phạm quý Thích, Nguyễn 
Du, Nguyễn Lý. qua những lời giảng dạy của cha mình . Nhất 
là đường hoạn lộ của chồng bà không phải lúc nào cũng 
xuông xẻ, chuyện ông đã từng bị cách chức vì lời thơ phóng 
khoáng của bà, chắc cũng đã từng làm bà chán nản với cái 
bã lợi danh hiện tại mà thêm tưởng nhớ tiền triều. 

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc 

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. 

Chúng ta nhớ đây là nước cũ 300 năm của Vua Lê, là nước 
"Bắc hà" đã bị Chúa Nguyễn ở Nam hà ra chiếm cứ. Không 
những họ chả giữ gìn những lâu đài người xưa để lại, mà 
cũng chả dám tin dùng những sĩ phu của đất Bắc nghìn năm 
văn hiến. Cũng là sự đổi thay của các triều đại, thế nhưng 
sao vua Quang Trung lại trọng vọng bầy tôi nhà Lê đến thế: 
người đã mời Nguyễn Thiếp, Ngô Thời Nhiệm, Phan Huy Ích 
ra trao cho những chức vụ quan trọng, còn ai không nhận 
quan tước thì cho về quê cũ yên ổn làm ăn. Những vua nhà 
Nguyễn: Gia Long, Minh Mạng thì lại khác, khinh thường, 
nghi кі, hoặc dùng cho có lệ; khiến cho những cựu thần nhà 
Lê như Nguyễn Du, Nguyễn Huy Hổ, và có lẽ ngay cả Nữ sĩ 


Thanh Quan cũng đã mang mặc cảm mà thêm thương nhớ 
tiền Triều. Huống hồ lại có thêm một lý do tâm lý, đó là tự ái 
bị tổn thương: tự ái địa phương, tự ái cá nhân. Đành rằng 
những nhà thơ chúng ta vừa kể trên đều có tâm hồn khoan 
hòa, phóng khoáng; nhưng chắc không khóâi bất nhẫn trong 
lòng khi thấy đất Bắc hà bị bỏ bê và coi là phụ thuộc, ngay 
cả cái tên "Thăng Long" cũng bị thay để xoá nhòa quá khứ; 
rồi chính mình cũng phải quy lụy vua quan triều đình Huế, 
những kẻ khác biệt về tính tình, phong tục, học thức, mà lại 
xét nét, kiêu căng . 

Ở đây, cũng cần minh định rõ ràng là Bà Huyện Thanh 
Quan, cũng như những cựu thần nhà Lê, đã chẳng tiếc gì cái 
ngai vàng mục nát với chính sự đổ nát của thời Lê mạt Trịnh 
suy, chả quý gì một vua Lê Chiêu Thống "cõng rắn cắn gà 
nhà", hay một Chúa Trịnh Khải chỉ biết bắt nạt vua Lê mà lại 
khiếp nhược trước kiêu binh Tam Phủ. Thái độ hoài Lê của 
Nữ sĩ không có tính cách chính trị, chỉ là tâm tình. Trước 
cảnh hoang tàn của đất Bắc thời nhà Nguyễn, bà đau lòng 
nhớ tiếc một quá khứ xa xưa, "một quá khứ có lẽ chính bà 
cũng không tường tận lắm và cũng chưa thọ hưởng ân huệ 
gì, nhưng đó là quá khứ của tiền bối, của gia đình, của quê 
hương mình, cho nên tình cảm dễ tô màu khả ái ". Nhất là 
vào lúc cuối đời, trong lúc cô đơn, quá khứ đó đã sống lại 
huy hoàng trong tâm hồn cao đẹp của bà, một tâm hồn luôn 
nhạy cảm, yêu thơ, yêu dân, và yêu nước. 


Hoài Việt Hoài 
Bà Huyện Thanh Quan - Nữ sĩ kiệt xuất của dòng thơ Nôm 
IV. KẾT LUẬN 


Dòng văn học chữ Nôm có ba nữ sĩ tài ba: Hồ Xuân Hương, 
Đoàn Thị Điểm, và Bà Huyện Thanh Quan; mỗi người một 
vẻ, đã tô điểm cho văn học Việt nam những nét tuyệt vời. 
Hồ Xuân hương, với nét trẻ trung tươi mát, tạo thêm tính lạc 
quan yêu đời; Đoàn Thị Điểm, với lòng chung thủy thắm 
thiết, đã nêu cao truyền thống của người phụ nữ Việt nam 
nghĩa tình sâu đậm ; và bà Huyện Thanh Quan, với sự đoan 
trang, kiên nghị, hoài cổ, đã tạo thêm nghị lực trung trinh, 
lòng yêu mến trân trọng quá khứ của tiền nhân và gia đình. 
Tương lai nằm trong quá khứ, chúng ta thêm thấu hiểu và 
kính trọng Nữ sĩ khi đọc lại những dòng thơ chứa đầy tâm sự 
của bà, những bài thơ giúp ích cho chúng ta xây dựng tương 
lai khi đã nhớ thương, yêu mến những di sản của cha ông. 

Nếu có thể ví Văn chương chữ Nôm như một kho tàng chứa 
đầy châu ngọc, thì với tài năng kiệt xuất của mình, Bà 
Huyện Thanh Quan đã chọn lọc và gọt dũa những viên ngọc 
để kết thành vương miện cho Nàng Thơ. Trên vương miện 
đó, số châu ngọc tuy không nhiều, nhưng thật đẹp, thật quý. 
Tạo nên dáng vẻ yêu kiều tôn quý cho một Nàng Thơ đài 
các, uy nghi, khiến bao người trầm trồ chiêm ngưỡng. Bao 
thế hệ yêu thơ sau này, đã như giới thi sĩ của đất Thăng 
Long xưa, sẽ mãi mãi bày tỏ lòng ngưỡng mộ tri ân khi nhìn 
vào vương miện của bà đã làm cho Nàng Thơ trong lâu đài 


Văn Hoá Việt, một công trình rực rỡ của một Nữ Sĩ đoan 
trang đầy tài năng và đức hạnh trong dòng văn học Việt 
Nam. 

1.Có sách viết tên ông Huyện là Lưu Hân, Lưu Huân, hay Lưu 
Nguyên Ân. Nhưng căn cứ theo gia phả họ Lưu ở làng 
Nguyệt Áng, ông có tên gọi Lưu Ôn. 

2. Cũng có sách cho rằng bài "Chơi khán đài xuân" là của Bà 
Huyện Thanh Quan, còn bài "Cảnh chiều hôm" chỉ là bản 
thảo của bài "Chiều hôm nhớ nhà", nên số bài thơ vẫn là 6. 
3. Như câu "Suối tuôn dòng lệ chờ mong tháng ngày" trong 
bài thơ "Thể non nước" của Tản Đà, có người đề nghị sửa 
thành "suối khô. " mới thấy rõ sự chờ mong của suối. Hoặc 
nhà phê bình Hư Chu, trong câu thơ của Tản Đà: "lác đác Hồ 
Tây chiếc lá rơi, Trăng khuya vằng vặc bóng theo người", 
ông đã đề nghị đổi "Hồ Tây" thành "Tây Hồ", sẽ êm tai hơn vì 
có nhạc điệu. 

4. Phạm Thế Ngũ, Việt Nam văn học sử giản ước tân biên, 
tập III, tr 367 - nxb Đồng Tháp . 

5.Cũng Phạm Thế Ngũ, Việt Nam văn học sử giản ước tân 
biên, tập III, tr 367 - nxb Đồng Tháp 

6.Trần Thị Băng Thanh, Tạp chí văn học số 1, năm 1991 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: 
Được bạn: Thái Nhi đưa lên 
vào ngày: 15 tháng 4 năm 2004 


